BO SACH PHAT HOC 





-ẦẦ......... io 











NGUYÊN BẢN ANH NGỮ 


Life Of The Buddha CUOC ĐỜI DUC PHAT 
Level 4 (Tron bộ 4 tap) 





Life Of The Buddha 
Level 3 mm 


yi 


An 








8! Life Of The Buddha 





Level 1 





BO SACH PHAT HOC 


Cuoc Doi Duc Phat 


Dich giả: Ty khưu Đức Hiền 


` 


DANH CHO HOCSINH 


NHÀ XUÂT BÁN TÓN GIÁO 
PL. 2558 - DI. 2014 





“Sabbadanam Dhammadänam jinati” 
“Bồ thí Pháp thăng moi thí” 


---đờo.Š#.e@——- 


MÓN QUÀ PHÁP BẢO 
(Dhanunapannakarad) 


Kính Biển: 


*** Do nhờ Mon Quà Pháp Bao này, xin cho được thành 
tựu phước thiện và tri tuệ y như y nguyện! 


MUC LUC TAP 3/4 


RER BH) 
MO PR uuu aaa ii 
- Lời Nói Đầu Của Dich Giả .............................................................. ili 
- Lời Tựa Của Ngai K. Sri. DhammanandalDlllÜLZ.. l I2IO⁄III:zIIIILTRIIAIA.,. Ñ Á D,... V 
- Lời Tri Ân Của Ngài Kirama Wimalajotbhi................................. vi 
- Phương Danh Thí Chủ .................................................................. 48 





Chwong 1 | Hai Vi Cư Sĩ Đầu Tiên 





MẪU TỰ PALI 


Gôm có 41 chữ cái (8 nguyên âm và 33 phụ âm). 
> 8 nguyên am (sara): a, à, i, I, u, ü, e, o. 
> 33 phụ âm (byanjana): 
A. Thành Doan (vagga): 
1. Amhong: k-kh-g-gh-n 
2. Am vom hong: c - ch - j - jh - ñ 


3. Âm lưỡi : t - th - d- dh -n 
4. Am răng: t-th-d- dh -n 
5. Am môi: p - ph - b - bh-m 


B. Vô Đoàn (avagga): y, r, 1, v, s, h, 1, m 


CÁCH PHÁT ÂM 


+ a (à), à (a), i ©, ī (i), u (0), āū (u), e (ë), o (ô) 

"k (cå), kh (khả'), g (gå), gh (gờ-hả'), ñ (nå), 

= c(chả), ch (chả), j (schả), jh (scha’), ñ (nha), 

= t(ta), th (thả), d (da), dh (do-ha’), n (na’), 

= (ta), th (tha’), d (da), dh (đờ-hả'), n (na), 

= p (pa), ph (po-ha’), b (ba), bh (bd-ha’), m (mà). 

= y (gia), r (ra), 1 (la), v (va, qua), s (xa), h (ha), | (147), m (ang) 


Lưu ý: Trong Pali có 3 nguyên âm ‘a, i, u’ cần được phat âm ngắn, 
mạnh và dứt khoát (doan âm), và còn lại 5 nguyên âm ‘4, L ü, e, 
o’ cần được đọc thong tha, âm vang dài (trường âm). 
Ngoài ra, chúng tôi đánh dấu [’] (khả?) sau mỗi ký tự thì từ đó 
được đọc mạnh, và việc thêm [s] (schả”) để tạo âm gió; nếu có 
phụ âm nào đi kèm ‘h’ như trong (kh, gh, ch, jh, th, dh, dh, ph, bh) 
sẽ được phat âm mạnh và có gió. 


il 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ 


Trong ba năm học Thạc sĩ tai Sri Lanka tu nam 
2005 đến 2009, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy rất 
nhiều trường học mở vào ngày Chủ Nhật để dạy 
Phật Pháp cho các em học sinh đủ mọi lứa tuổi. 


Ở Sri Lanka thường được gọi là ‘Sunday School hay 
Sunday Dhamma School’ nghĩa chung là “Phật Pháp 
Chủ Nhật. Những trường này thường được tổ chức ở 
các sân chùa hay trường trong chùa tùy theo điêu kiện 
của mỗi chùa to hay nhỏ. Phần đông học sinh đi học 
bận một đồng phục màu trắng và được học từ 7 giờ 
sáng đến 10:30 sáng. Những khóa học tại chùa hay 
trường là nơi duy trì sự giáo dục Phật Pháp cơ bản về 
đạo đức. Nếu sau này những học sinh là Phật tử có đi 
làm việc, thì họ cân một tờ giấy chứng nhận đã học 
Phật giáo tại chùa nào đó để bổ sung trong các hồ sơ 
đính kèm. 


Từ cảm hứng việc giáo dục trẻ nhỏ, đất nước Phật 
giao Sri Lanka có nhiều kinh sách Phật học được 
viết bằng tiếng Anh rất phong phú. Trong số đó, 
chúng tôi nhận thấy bộ sách bốn cuốn “Cuộc Đời 
Đức Phật, do Hiệp Hội Sasana Abhiwurdhi 
Wardhana phát hành vào năm 19991, rất hữu ích 
cho trẻ nhỏ học và làm bài tập cơ bản trong đó. Mỗi 


1 Sau này, bộ sách do “Trung tâm Van hóa Phật giáo’ ‘Buddhist Culture Centre’ 


(BCC) 125, Anderson, Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka in lai. 


lii 


tập sách là gôm 12 chương và được giới thiệu theo 
trình tự cuộc đời Đức Phật và các tiểu sử các vị 
thánh Tang, các vị thánh Ni, vua chúa, cận sự nam 
và cận sự nữ qua nhiêu bài học. 


Chúng tôi quyết định dịch ra những tập sách này để 
bó sung và làm phong phú thêm tư liệu giáo dục Phật 
giao cho thế hệ mầm non học sinh nói chung. 


Chúng con cũng xin chân thành tri ân ngài Hòa 
thượng Kirama Wimalajothi, là vị Giám Đốc của 
Trung tâm Văn hóa Phật giáo, đã cho phép và động 
viên chúng con trong việc hoàn thiện dịch phẩm này. 


Chúng tôi chân thành cảm ơn Đại Đức Nguyên Tuệ, 
Đại Đức Từ Minh, Đai Đức Minh Thông, PT. Trương 
Đình Hòa (PD. Nhật Thuận), anh Đức Anh, Hạnh An 
đã đọc lại và góp ý bản thảo để chúng tôi hoàn thiện 
như ngày hom nay. Chúng con/tôi chân thành tri an 
chư Tăng và Phật tử gần xa đã ủng hộ tịnh tài để 
chúng con/tôi in ấn được thành tựu viên mãn. 


Cau mong oai lực Tam Bảo luôn gia hộ đến tất cả chư 
Tăng, quý cô tu nữ và các Phật tử gần xa được thân 
tâm an lạc. 


Ty khưu Đức Hiền, Ph.D. (090.50.40.654) 
Chùa Như Y, Nha Trang 
Mùa an cư PL 2558, Núi Sạn 20-07-2014. 


LOI TUA CUA NGAI K. SRI. DHAMMANANDA 


BO SÁCH PHẬT HOC đã chính thức phat hành vào 
ngày 13 tháng 11 năm 1999 cùng với việc ky niệm 
lân thứ 70 (1929-1999) của Trường Phật Pháp Chủ 
Nhật diễn ra tại Wisma Dhamma Cakka, Phật học 
Maha Vihara. 


BỘ SÁCH này được viết và xuất bản để dành cho các 
em học sinh có được những tập sách Phat giáo phù 
hợp. Mục tiêu chính của BỘ SÁCH này nhằm trình 
bày lời dạy cao thượng của Đức Phật (Buddha 
Dhamma) mang tính trình tự và có hệ thống cho học 
sinh trong độ tuổi hình thành. 


Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự sự cảm kích 
và lời cảm ơn chân thành đến các thành viên của 
Trường Phật Pháp Chủ Nhật (BISDS1) va tất cả 
những người đã đóng góp, hỗ trợ, khuyến khích nhà 
xuất bản để ấn hành BỘ SÁCH PHẬT HỌC này. Đặc 
biệt phải kể đến Ban Tư Liệu và Giáo Trình Trường 
Phật Pháp Chủ Nhật đã tiếp sức cho chúng tôi có ý 
tưởng, phát triển và lưu hành BỘ SÁCH này. 


Cuối cùng, tôi cũng cảm ơn đến Hội Sasana 
Abhiwurdhi Wardhana về việc in ấn BỘ SÁCH PHẬT 
HỌC này, và cảm ơn đến Hội Hoằng Pháp Phật Giáo 
Malaysia, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phòng giáo vụ 


' Buddhist Institute Sunday Dhamma School. 


V 


của Trường Phật Pháp Chu Nhật (BISDS), các nhà bao 
trợ và những Phật tử. 


Cau mong oai lực Tam Bảo luôn gia hộ đến quý vi và 
cùng những người thân quyến cả thảy. 


Hoa Thuong Tiến Sĩ K. Sri. Dhammananda 
Maha Nayaka Thera, JSM 
Hòa thượng Tăng thống Malaysia và Singapore. 


LOI TRI AN CUA NGAI KIRAMA WIMALAJOTHI 


Tôi có được cơ hội tuyệt vời nay để bày to sự biết on 
chân thành của tôi đến Hội Sasana Abhiwurdhi 
Wardhana và Trường Phật Pháp Chu Nhật (BISDS) da 
ủy quyền cho tôi được in lại và xuất bản cuốn sách 
này trong Sri Lanka vì lợi ích cho con em chúng ta để 
nâng cao kiến thức vê Phật Pháp và ngôn ngữ tiếng 
Anh. 


Cầu chúc oai lực Tam Bảo luôn gia hộ quý vi. 
Hòa thượng Kirama Wimalajothi. 

Giám Đốc. 

Trung tâm Văn hóa Phật giáo 


Buddhist Culture Centre (BCC) 
125, Anderson, Nedimala, Dehiwala, SRI LANKA. 


vi 


CHUONG 1 





ç £ dar" a 2 
4 3 r4 AIYA ` ¬. 

en. sss | wa Se à ave | 

: at Mic W : 


Sau bảy tuần lễ Giác Ngộ, Đức Phật đã gặp hai thương 
øia Tapussa và Bhallika. Họ dâng cúng ngũ cốc và 
mật ong đến Đức Phật. Sau khi Ngài đã thọ thực xong, 
hai thương gia xin được quy y Đức Phật và Giáo 
Pháp. Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh câu của họ. Từ 
đó, cả hai trở thành những nam cư sĩ đầu tiên của 
Đức Phật. Lúc này, chưa có Tang Chúng hay Sangha. 
Hai thương gia còn thỉnh cầu Ngài tặng vật (8 sợi tóc) 
để cung kính lễ bái. Đức Phật đã ban cho họ một vài 
sợi tóc của mình làm kỹ vật và họ hân hoan ra đi. 


1 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BÀI TAP I: 


Hay đánh dấu (V) nếu câu nói đó DUNG va đánh 


dấu (x) nếu câu nói đó SAI. 


1. Đức Phật đã gặp hai vị sư ngay sau khi C) 


Ngài giac ngô. 
2. Hai thương gia là Tapussa và Bhallika. C) 
3. Vào lúc đó, Tang Chúng hay Sangha chưa có. D 


4. Đức Phật đã cắt vài móng tay của mình, và O 


đưa cho hai thuong gia. 


5. Và cà hai thuong gia hàn hoan ra di. ( 


Chương 1 / 12 Hai Vi Cư Sĩ Đầu Tiên 
BÀI TẬP II: 


Hãy điền vào những từ thích hợp từ (A) với (B) 


. Khi em bé đói, em bé sẽ chạy | (2) cảnh sát 
để bú sữa. 


. Khi xảy ra hỏa hoạn nhà hàng | (3) Tam Bảo 
xóm, chúng em lập tức gọi 


(4) lính cứu 
. Khi học sinh gặp bài tập khó, hỏa 
bạn ấy sẽ đi đến gặp 
được giải đáp. 


. Khi có vụ cướp ở cửa hàng, | (5) nhà 
người bán hàng sẽ gọi 


. Chúng con đến quy y e | (6) thầy cô 
được hướng dẫn và thực hành 


tâm linh. 





CHUONG 2 





Sau khi thành tựu giác ngộ, Đức Phật đã quán xét thế 
gian và thấy chúng sanh vẫn còn cố chấp nhiều tà kiến va 
tà tín. Họ không sẵn sàng lắng nghe những lời dạy của 
Ngài. Tuy nhiên, đại Phạm Thiên Sahampati đã hiện ra và 
thỉnh cầu Đức Phật thuyết Pháp. Ông đã thỉnh cầu Đức 
Phật ba lần. Đến lần thứ ba, Ngài đã chấp nhận. Ngài 
nhận thấy có một số người có thể hiểu được lời dạy của 
Ngài. Đại Phạm Thiên Sahampati rất vui mừng; ông đã 
đảnh lễ Đức Phật và biến mất. 


4 


Chương 2 / 12 Cung Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp 
BÀI TẬP I: 


Hãy đánh (v) trong ó trống cho câu nói DUNG và 
đánh dấu (x) cho những câu SAI. 


(V) DUNG, (X) SAI 
CAC CAU NOI 
. Sau khi thành tựu giác ngộ, Đức Phat quan xét 
thế gian và thấy rằng chúng sanh vẫn còn cố 
chấp nhiều tà kiến và tà tín. 
. Họ sẵn sàng lắng nghe những lời dạy của Ngài. 


. Đại Phạm Thiên Sahampati đã không hiện ra 
và thỉnh cầu Đức Phật thuyết Pháp. 


. Đại Phạm Thiên Sahampati đã thỉnh cầu Đức 
Phật ba lần. 


. Đến lần thứ ba, Đức Phật chấp nhận. 


6. Ngai nhận thay có một số người có thể hiểu 
được lời dạy của Ngài. 


7. Đại Phạm Thiên Sahampati không hoan hy. 


8. Đại Phạm Thiên Sahampati đã đảnh lễ Đức 
Phật và biến mất. 





Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BÀI TẬP II: 
(A). - Hãy vẽ khuôn mặt © cho suy nghĩ chơn chánh 
(chánh kiến) và niềm tin đúng (chánh tin), 
- Vẽ khuôn mặt ® cho suy nghĩ sai lâm (tà kiến) 


và niêm tin sai lạc (tà tin). 


(B). Khi các em đã hoàn thành bài tập trên xong thì 
chơi một trò chơi xúc xắc. 


Các bước của cuộc chơi như sau: 


1. Đây là một trò chơi dành cho 2 hoặc 3 người. 


2. Người nào có số điểm cao hơn từ việc đổ xúc xắc 
sẽ bắt đầu trò chơi. 


3. Trò chơi tiếp tục đối với mỗi người chơi đổ xúc xắc 
và đi theo con số trong xúc xắc hiện ra. 


4. Được thưởng 2 bước đi cho những ai được ô chỉ về 
chánh kiến và chánh tín. 


5, Mất quyền đi 2 cho những ai có ô vuông chỉ nói về 
tà kiến và tà tín. 


6. Người chiến thắng sé là người về đích đầu tiên. 


Chương 2 / 12 


thương và kính 
trọng cha mẹ 
mình. 
(tiếp 2 lượt) 


13. San sẻ mọi 
thứ là hình ảnh 
tốt. 

(tiếp 2 lượt) 


21. Tôi sợ bóng 
tối. 
(tiếp 2 lượt) 


Cung Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp 


3. Tôi thấy một 

người đàn ông 

mù đang băng 
qua đường. 
(tiếp 2 lượt) 


8. Trộm cắp 
là thói quen 
xấu. 
(tiếp 2 lượt) 


11. Tôi chào hỏi 
người hàng xóm 
khi tôi gặp họ. 
(tiếp 2 lượt) 


16. Giết hại là 
không thực 
hành trong 

Phật giáo. 
(tiếp 2 lượt) 


23. Đừng ăn 
quá nhiéu! 
(tiếp 2 lượt) 


26. Hãy đảnh lễ 

Tam Bảo bằng 

cách lạy xuống. 
(tiếp 2 lượt) 





CHƯƠNG 3 
GẶP LẠI NĂM NGƯỜI BẠN ĐỒNG TU 





Sau khi tự mình chứng ngộ, Đức Phật quyết định 
thuyết giảng Giáo Pháp đến năm người bạn đồng tu 
xưa kia đã chăm sóc Ngai trong sáu năm tu khổ hạnh. 


Đức Phật đã đi bộ đến vườn Nai ở Isipatana gần 
Varanasi nơi họ dang trú ngụ. Nam người bạn của 


Chương 3 / 12 Gặp Lại Năm Người Bạn Đồng Tu 


Ngài là Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và 
Assaji. Khi nhìn thấy Đức Phật, họ đã từ chối chào 
đón Ngài, vì nghĩ rằng Ngài đang hưởng thụ một cuộc 
sống hạnh phúc. 


Tuy nhiên, khi Đức Phật tiến lại gần, họ đã bị cuốn 
hút bởi dáng vẻ an tịnh của Ngài. Cuối cùng, họ đã 
đồng lòng ngồi xuống va lang nghe Đức Phật. 


BÀI TAP I: 
DÔ VUI Ô CHỮ 


Hãy đọc các câu sau và tham chiếu các ô chữ để 
điền vào chỗ trống các từ thích hợp sau: 


Từ trái sang phải: 
1. Đức Phật đã quyết định thuyết giảng ................... 


2. Ngài muốn giảng dạy cho .................... người bạn 
đồng tu của mình. 


3. Năm người bạn đồng tu nghĩ rằng Đức Phật đang 
thu hưởng cuộc sống ................. 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


4. Một trong những người ban của Đức Phật là ngài 


Từ trên xuống dưới: 


5. Năm người bạn đồng tu của Đức Phật đang trú ngụ 
". ở Isipatana. 


6. Ho bị cuốn hút bởi dáng vẻ ............... của Đức Phật. 







G | | B c 


F s 
_ j2 | Be] | | 
| jot | | | IR] — 





10 


Chương 3 / 12 Gặp Lại Năm Người Bạn Đồng Tu 
BÀI TẬP II: 


Một số điêu mà em có thể làm cùng với các bạn mình 
thấy vui hơn khi làm trong một nhóm? 

Hãy viết ra câu trả lời của em trong các ô trống 
dưới. 


1. Hãy vẽ một bức tranh | 2. Hãy vẽ một bức tranh 
về chia sẻ ý tưởng với hát hò với bạn bè của 
các bạn cùng lớp. bạn. 


Trả lời: Em học cùng 
bạn bè. 


. Hãy vẽ một bức tranh | 4. Hãy vẽ một bức tranh 
øiúp đỡ bạn bè của chia sẻ trái cây với 
em. bạn bè. 


. Hãy vẽ một bức tranh | 6. Hãy vẽ một bức tranh 
vui chơi cùng bạn bè đang nói chuyên với 
của em. bạn bè của em. 





11 


CHƯƠNG 4 
BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 





Bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkap- 
pavattana Sutta) đã được thuyết giảng bởi Đức Phật 
tại vườn Nai ở Isipatana gan Varanasi cho năm người 
bạn đồng tu của Ngài. “Dhammacakkappavattana 
Sutta” có nghĩa là “Kinh Chuyển Pháp Luân.” 


12 


Chương 5 / 12 Bài Pháp Đầu Tiên 
Trong bài kinh này, Đức Phật đã thuyết giảng về Tứ 
Thánh Dé. Nhiều vị thiên và phạm thiên cũng đã hiện 
diện để lắng nghe Đức Phật. 


Vào cuối bài pháp, năm người bạn đồng tu của Ngài 
đã đạt được an lạc. Họ đã trở thành những vị đệ tử 
xuất gia đầu tiên của Đức Phật. 


BAI TAP I: 


Hãy đánh dấu (V) cho câu nói DUNG và đánh dấu 
(x) cho câu nói SAI. 


1. Đức Phật đã thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta) cho năm người 
bạn đồng tu của Ngai. (.......) 


2. Bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết 
giáng tại vườn Lumbini. (.......) 


3. Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ giảng dạy về đau 
khổ. (.......) 


4. Nhiều vị thiên và phạm thiên cũng đã hiện diện để 
lắng nghe bài kinh này. (.......) 


13 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


5. Cuối bài pháp, tất cả năm người ban đồng tu đã rời 
bỏ Đức Phật. (.......) 
BÀI TẬP II: 


Hãy điền vào chỗ trống bằng những từ sau: 
Tam Bao, chư Thiên, Phật Pháp, người Phật tử, 
chua, các vi sư. 


1. Những vị cạo bỏ râu tóc và khoác lên mình tấm y 
vàng. Họ được gọi là ............. 


2. Những vị đó cư ngụ trong .......... 


3. Chư tỳ khưu thuyết giảng .................. đến moi 
người gan xa. 


4. Những ..................... lại cúng dường những vat cần 
dùng đến cho các vị sư. 


5. La một người Phat tử, chúng ta phải quy y 
ue ..„; la Đức Phat (Buddha), Giáo Pháp 
(Dhamma) va Tăng Gia (Sangha). 


14 


Chương 5 / 12 Công Tử Yasa Và Những Người Ban 


CHƯƠNG 5 
CÔNG TÚ YASA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 





Công tử Yasa là con trai của vị triệu phú. Chàng có 


một đời sống cao sang nhưng lại không hạnh phúc. 


Ngày nọ, Yasa gặp Đức Phật và Ngài đã thuyết pháp 
cho chàng nghe. Công tử Yasa cẩn trọng lắng nghe 
chăm chú, và chứng đắc thánh quả đầu tiên (Dự Lưu). 
Cuối cùng, chàng đã đi xuất gia. 


15 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 

Sau đó, Đức Phật còn giảng day cho cha của Yasa khi 
đang đi tìm con trai mình. Ông trở thành cận sự nam 
(updsaka)! đầu tiên được quy y Tam Bảo. Ông thỉnh 
mời Đức Phật và tỳ khưu Yasa đến nhà để đặt bát 
cúng dường. Ngài đã thuyết pháp cho mẹ của Yasa và 
người vợ cũ của mình. Họ cũng đã quy y Tam Bảo. Họ 


là hai cận sự nữ (upäsika)2 đầu tiên của Đức Phật. 


Không bao lâu sau đó, 54 người bạn của tỳ khưu Yasa 
cũng đã đi theo ngài. Họ rời gia đình để trở thành 
những vị xuất gia. Trong một thời gian ngắn, Đức 


Phật đã có được 60 vị ty khưu. 


Họ đã được Đức Phật giáo huấn về việc ra đi hoang 
pháp vì hạnh phúc và lợi ích cho nhiều người. Các vị 
tỳ khưu đã vâng Đức Phật và lên đường đi khắp Ấn 
Độ để ban bo Phật Pháp. 


1 M s b: "A ` 
Còn gọi là “thiện nam’. 
2 X ` M Lá ` 
Còn gọi là “tín nð’. 


16 


Chương 5 / 12 Công Tu Yasa Và Những Người Ban 
BÀI TẬP I: 
Hãy điền vào chỗ trống bằng những từ sau: Giáo Pháp, 


người cha, công tử Yasa, cận sự nữ, thuyết giảng, 
xuất gia, hạnh phúc, 60, sang trọng, Tam Bảo 


1. Đức Phật thuyết giảng ............. 


RL của Yasa đã trở thành cận sự nam quy y 
Tam Bảo đầu tiên của Đức Phật. 


5 s00 lách là con trai của một triệu phú. 


4. Thân mẫu của Yasa và người vợ cũ đã trở thành 
ANUNG Si của Đức Phật. 


5. Những vi sư .................. Giáo Pháp vì hạnh phúc và 
lợi ích cho nhiều người. 


6. Sau khi chăm chú và thận trọng lắng nghe giáo 
pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Phật, công tử 
Yasa và 54 người bạn của mình đã đi .................. 

7, Công tử Yasa khóng................... với đời sống của mình. 

8. Năm bạn đông tu (của Đức Phật), tỳ khưu Yasa 
cùng 54 người bạn của mình là tổng số có 
Desens vị ty khuu, đã được Đức Phat sách tan 
lên đường hoàng Pháp. 

9. Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Già được gọi là 
ee trong Phật giáo. 


10. Trước khi trở thành một vi tỳ khưu, công tử Yasa 
đã có một đời sống.................. 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BAI TAP II: 


Những thứ gi mà bạn có thé bố thí đến cho các vi sw? 


Hãy vẽ hình é (v) cạnh vật dung mà ban có thể dâng 
cúng đến các vị sư. Và vẽ hình # (x) cạnh những vật 
dụng mà không nên dâng cúng đến các vị sư. 





18 


CHƯƠNG 6 
THÔNG ĐIỆP CHÂN LÝ ĐẦU TIÊN 





Trước khi phái sáu mươi vị tỳ khưu đi khắp các 
hướng để hoằng khai Giáo Pháp, Đức Phật đã nhắn 
nhủ họ hãy ra đi vì lợi ích của nhiêu người, vì hạnh 
phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn cho thế gian, vì 
sự tốt đẹp và an lạc cho chư thiên và nhân loại. 
Không đi đông hành trên một con đường. Đức Phật 
dạy như vậy rồi chính Ngài cũng đi về hướng rừng 
Uruvela. 


19 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


Đức Phật là bậc đạo sư đầu tiên phái di những đệ tử 
của Ngài để truyền bá Giáo Pháp. Tất cả những dé tử 
của Ngài chỉ khoác trên mình lá y và với một bình bát 
khất thực. Họ sống một đời sống giản dị. Nhiệm vụ 
chính của những vị thánh tăng là hoằng khai Giáo 
Pháp và giảng dạy mọi người làm điều lành, tránh xa 
điều ác và giữ tâm trong sạch. 


BÀI TAP I: 


Hãy sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành các 


tu trong các 0 sau. 


Yao tron Sap xép Xáo trộn 


1.YT UKUH 


2. UT ED 


4, AL Y 
5.TTO DPE 





20 


Chương 6 / 12 Thông Điệp Chân Lý Dau Tiên 
BÀI TẬP II: 
Em có thể giúp đỡ lính cứu hỏa tìm ra con đường 


qua mê cung để cứu cậu bé đang ở trong ngôi nhà 
đang bốc cháy? 





21 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 

Lần theo những con đường và viết ra các chữ cái 
trong vòng tròn để tìm ra từ cho thấy đức tánh rất 
cao cả của người lính cứu hỏa. 


OO CÓ) O00 O 


Ê 
U 
Y 
G 
N 
T 
U 
O 
H 





CHUONG 7 





Đức Phật cùng 60 vị thánh tăng đã thành lập Hội 
Chúng Tăng Già (sangha) đầu tiên. Ho là những vị sứ 
gia của Đức Phật trong việc truyền bá Giáo Pháp. 


Tăng chúng bao gồm đầy đủ mọi loại người, những ai 
muốn hành theo lời dạy của Đức Phật. Họ là những 
người trẻ, người già, người giàu có và cả người 
nghèo, sống cùng nhau trong an vui và hòa hợp. Tuy 


23 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


nhiên, chẳng phải bất kỳ ai cũng trở thành vi xuất gia. 
Những người Phật tử cũng có thể học hỏi Giáo Pháp 
như cha mẹ ngài Yasa và vợ cũ. 


Những vị sư dạy pháp cho mọi người. Đáp lại, những 
người Phật tử dâng cúng nhu yếu cần thiết như vật 
thực, chỗ ở, y phục và thuốc men cho các vị sư. 


BÀI TAP I: 
Hay lấy một vai mảnh của các tờ báo đã dùng. Cắt 


các chữ cái từ tờ báo để tạo thành những từ sau 
đây, rôi dán chúng lên một mảnh giấy lớn. 


1. TĂNG GIÀ 6. NGHEO KHỔ 
2. VỊ SƯ 7. THIÊN TÍN 


3. TUỔI TRÉ 8. DHAMMA 
4. NGƯỜI GIÀ 9. LỜI DẠY 
5. GIÀU CÓ 10. BẬC THÁNH 





24 


Chương 7 / 12 Thành Lập Hội Chúng Tang Già 
BÀI TẬP II: 





CUNG KINH CHU’ TANG (SANGHA) 


Hãy điên những từ đúng sau dé hoàn thành các câu 
dưới: sự tôn kính, những loi day, im lang, cha me, 
Tang Gia (Sangha), hai tay, các sứ gia, Tam Bao, 
vang loi 


Trong ngôi chùa làng em, có nhiều vi sư. Những vi đó 
tạo nên một cộng đông gọi là Hội Chúng 


Mỗi khi chúng em diện kiến các vị sư, chúng tôi nên 


chap (2)............... lại với nhau và kính lễ đến các vị 
bằng (3)..................... Các sư giảng dạy và hướng dẫn 
chúng tôi thực hành (4) .................... của Đức Phật. 


Trong trường học khi làm lễ (puja), chúng em cúi đầu 
và dành lễ ba ngôi (5)................. , là Đức Phật, Giáo 
Pháp và Chư Tăng. 


Khi các vị sư cử hành lễ (puja), chúng em phải luôn 
luôn giữ (6)............... và chúng em tụng kinh giỏi. 


Là những học sinh ngoan, chung em (7)................... 
các vị sư, các giáo viên và những người lớn tuổi. 


25 


CHU ONG 8 
ĐỨC PHẬT VÀ THÂN Y JIVAKA 





Khi được sinh ra, Jivaka đã bị mẹ của mình bỏ rơi 
trong một bãi rác. Thái tử Abhaya nhìn thấy đứa bé 
Jivaka và đem về nuôi dưỡng. 


Sau này, ông trở thành một vị thây thuốc rất nổi 
tiếng ở Ấn Độ. Ông đã chữa bệnh cho hoàng gia và 
Đức Phật. Than y Jivaka là người đã chữa trị ban 
chân của Đức Phật khi Ngài bị thương do ty khưu 
Devadatta ám hại. 


Ông đã xây một tự viện và cúng dường đến Đức Phật 
cùng Tang chúng. 


¿6 


Chương 8 / 12 Đức Phật Và Than Y Jivaka 
BÀI TAP I: 


Hãy vẽ một đường dẫn thích hop từ cột (A) sang 
cột (B) cho các câu sau: 


1. Người này chăm sóc người bệnh. | Y TÁ 
2. Người này quét đường. NGƯỜI MẸ 


3. Thần y Jivaka chữa bệnh. CẢNH SÁT 


4. Người này dập tắt lửa. NGƯỜI QUÉT ĐƯỜNG 


5. Nguoi này gin giữ hòa bình |. _ 
LINH CƯU HOA 
trong khu vực. 


6. Người này chăm sóc và nau những 
bữa ăn hàng ngày cho chúng em. 


7. Vị này giảng day Phật Pháp. 





Bất kể họ là ai, em tôn trọng tất cả những người 
này vì họ đã đóng góp nhiều cho xã hội. 


27 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BAI TAP II: 


Hãy đánh dau (Vv) để chỉ cho người hao phóng 
rộng lượng và đánh dấu (x) để chỉ cho người 
ích ky. 


1. Minh Nhẫn không cho người khác ngồi trên bãi 
biển. Cậu ta muốn chơi một mình. (.....) 


2. Thiện Căn ăn bánh nướng sô-cô-la của mẹ mà 
không chia sẻ nó với em gái mình là Diệu Thuần. 


5. Sau khi đọc xong cuốn truyện, Kamma xé rách các 
trang sách. (.....) 


28 


Chương 8 / 12 Đức Phật Và Than Y Jivaka 
BÀI TAP III: 


Hay đánh dau (v) trong vòng tron trắng bên cạnh 
cho những người ban có hành động DUNG đạo 
đức và đánh dấu chéo (x) cho những người hành 


dong SAI đạo đức. 





29 


CHƯƠNG 9 
ĐỨC PHẬT VÀ VUA AJATASATTU 





Hoang tử Ajatasattu là con trai cua đức vua 
Bimbisara. Hoàng tử là bạn cua tỳ khuu Devadatta. 
Dưới sự xúi giục của tỳ khưu Devadatta, Ajatasattu 


đã lên kế hoạch giết vua cha của mình. 


30 


Chương 9 / 12 Duc Phât Va Vua Ajatasattu 
Vào một đêm, hoàng tử với một con dao giấu bên 
trong đã lặng lẽ lên vào cung phòng của vua cha để 
sát hại cha mình, nhưng lại bị quân hầu bắt lại. Thay 
vì trừng phạt hoàng tử, đức vua Bimbisara đã 


nhường ngồi vua cho con trai mình. 


Đứa con trai vô ơn đã không tỏ lòng hối cải với cha 
mình, mà còn tông giam người cha ruột của mình 
vào tù. Hắn đã tra tấn cha mình bằng nhiều loại hình 


phạt tàn nhẫn. 


Vua Ajätasattu chỉ kịp nhận ra và hối hận vê hành 
động tàn ác của mình khi hay tin mừng con trai đầu 
lòng chào đời. Tuy nhiên, sự việc đã quá muộn màng. 
Vua cha đã băng hà sau khi bị tra tấn khủng khiếp. 


Hằng đêm, vua Ajatasattu không thể ngủ được. 


Được thần y Jivaka khuyên nhủ, ông đã đến diện kiến 
Đức Phật. Ngài đã thuyết pháp (dhamma) và hướng 
dẫn ông thực hành các việc lành. Ông đã trở thành 


một vị vua tốt và giúp đỡ truyên bá Phật Pháp. 


31 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BAI TAP I: 


Hãy hoàn thành các câu sau bang cách thêm vào 
các chữ cái vào những chỗ trống. 


1. Ty khuu D...........ADATTA xúi giục vua Ajatasattu 


GI ....T cha mình. 


2. Nhận ra sai lâm của minh, vua Ajatasattu trở thành 
một vị vua T............... L 


3. Trước khi vua Ajätasattu diện kiến Đức Phật, ông 
là một vị vua Á...... D... 


4. Tuy nhiên, sau khi vua Ajätasattu diện kiến Đức 
Phật, ông đã thay đổi trở thành một vị vua 


32 


Chương 9 / 12 Đức Phật Và Vua Ajatasattu 
BÀI TẬP II: 


Làm thế nào để phân biệt NGƯỜI BAN XAU hay 
NGƯỜI BẠN TỐT. Hãy tách những câu sau thành 
hai cột ở trang sau: 


1. Bạn nam ấy đưa cho em một điểu thuốc để hút. 
2. Một người lạ bảo em lên xe của anh ta. 


3. Bạn nam ấy giúp đỡ em khi gặp khó khăn bài tập 
về nhà. 


4. Bạn nam ấy luôn luôn hỏi tiên em. 


5. Do ty khuu Devadatta xúi dục, vua Ajatasattu da 
hành hạ cha mình. 


6. Bạn nam ấy bỏ chạy khi thấy em té xe. 

7. Khi ban nữ ấy có gi, bạn ấy đều chia sẻ với chúng em. 
8. Bạn nữ em không bao giờ khuyên nhủ nếu em làm sai. 
9. Bạn nữ ấy luôn nói nhỏ nhẹ với chúng em. 

10. Bạn nam ấy kính trọng cha mẹ và những người 


lớn tuổi. 


33 


Tập 3/4 


Cuộc Đời Đức Phật 





CHƯƠNG 10 








Vakkali là một thanh niên trẻ, người luôn luôn đi 
theo Đức Phật như bóng theo hình. Chàng trai thích 
nhìn ngắm dung mạo của Đức Phật và quyết định 
xuất gia, gia nhập Hội Chúng Tăng Già để thường 


được nhìn ngắm Đức Phật. 


35 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


Một ngày nọ, Đức Phật đã được một người cư sĩ cung 
thỉnh an cu ba thang gân thành Rajagaha. Với cảm 
giác lạc long và đau buồn khi Đức Phật vàng mặt, tỳ 
khưu Vakkali đã quyết định gieo mình từ một vách 
đá để tự tử. Đức Phật với thiên nhãn đã nhìn thấy, 
liên hiện ra ngay trước mặt tỳ khưu Vakkali. Khi nhìn 


thấy Đức Phật, ngài hoan hy vô cùng. 


Đức Phật đã thuyết pháp đến tỳ khưu Vakkali. Sau 


khi lang nghe lời dạy của Đức Phật, tỳ khưu Vakkali 


chứng đạt được an lạc giải thoát. 


36 


Chương 10 / 12 Tiểu Sử Tỳ Khưu Vakkali 
BÀI TAP I: 


Hãy kết noi hai cột dưới day thành một câu 
hoàn chỉnh: 


1) Thanh niên Vakkali 
thích ngắm nhìn .... 
a) Pháp 
2) Vakkali đã xuất gia 
trong... 
b) Đức Phật 
3) Đức Phật đã trải qua 
mùa mưa (an cư) gần ... 
c) Hội Chúng Tăng Giả 
4) Tỳ khưu Vakkali muốn 
tự tử bằng cách nhảy từ 
d) Đức Phật 


5) Đức Phật đã thuyết 
cho tỳ khưu Vakkali. e) một vách da. 


6) Tỳ khưu Vakkali hiểu 
rằng việc tu tập giáo | f) thành Rajagaha. 


pháp là tốt hơn là nhìn 





37 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 

BÀI TẬP II: 

Hãy nhìn vào những bức tranh tuần tự từ trái 

sang phải, rôi kể một câu chuyện: 
Bi ira ay PT STS ee 





38 


CHƯƠNG 11 
TIỂU SU NGAI THÁNH TANG ASSAJI 





Ngài Assaji là con trai của mot người Bà-la-môn. Ngài 
là một trong năm vị tỳ khưu đầu tiên đệ tử của Đức 
Phật. Khi số lượng các vị sư đã lên đến 60, Đức Phật 
đã cử họ di truyền bá Giáo Pháp. Họ đã được Đức 
Phật sách tấn lên đường để truyên bá Giáo Pháp đến 
mọi nơi ở Ấn Độ. 


39 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


Sau khi nhận lãnh lời day của Đức Phật, ngài Assaji 
đã lên đường đến thành Räjagaha. Khi ngài đang đi 
trên đường, một thanh niên tên là Upatissa đã nhìn 
thấy ngài và đã bị cuốn hút bởi thân tướng an tịnh 
của ngài. Chàng trai đã thỉnh cầu ngài Assaji thuyết 
giáng cho mình một vài câu pháp. 


Sau khi chăm chú lắng nghe, thanh niên Upatissa 
đã chứng đạt bình an và hạnh phúc. Chàng ta rất 
vui mừng, bèn lập tức trở vê thuật lại những tin tốt 
lành cho người bạn thân nhất của mình là Kolita. 
Thanh niên Upatissa chỉ thuật lại lời pháp đó cho 
bạn mình nghe. 


Sau khi lắng nghe từ bạn mình Upatissa, thanh niên 
Kolita cũng chứng đạt sự bình an và hạnh phúc. Về 
sau, hai người bạn này đã trở thành đại đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật. Họ được gọi là Đại đức Säriputta 
(Upatissa), va Dai đức Moggallana (Kolita). 


40 


Chương 11 / 12 Tiểu Sử Ngài Thánh Tăng Assaji 
BÀI TẬP I: 

Ngài Assaji là vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Ngài đã 
hiện điện trong nhiêu sự kiện quan trọng trong thời 
Đức Phật. Hãy sắp xếp những sự kiện này theo 
đúng thứ tự của nó. 


Ngài Assaji là một trong 60 vị thánh tăng đã 
thành lập Hội Chúng Tăng Già dau tiên. 


Ngài thánh tăng Assaji đã thuyết pháp cho thanh 
niên Upatissa. 


Ngài Sariputta (Upatissa) trở thành vị đại đệ tử 
đầu tiên của Đức Phật. 


Ngài Assaji là một trong những đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật. 


Ngài thánh tăng Assaji đã đi đến thành Räjagaha 
để hoang hóa Phật Pháp. 





Viết lại những câu trên đúng theo thứ tự: 


FRE RE 


41 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BAI TAP II: 


Hãy đánh dấu (ý) về hành động DUNG đạo đức 
trong các ô tròn và đánh dấu chéo (x) về hành 
động TRÁI đạo đức. 






1. Hai bạn chúc cô giáo 





buổi sáng tốt lành. 





2. Một học sinh la mắng 


thây giáo. C 


3. Thanh niên Upatissa 
chăm chú lắng nghe ngài 
thánh tang Assaji. 


42 


Chương 11 / 12 Tiểu Sử Ngài Thánh Tăng Assaji 


4. Một học sinh nam nói 
chuyện với người bạn 
mình trong khi cô giáo 
đang giang day trong lớp. 


5, Một nhóm học sinh đến 
thăm thay giáo khi thay bị 
ốm trong bệnh viện. 


6. Một vài học sinh ném 
máy bay giấy trong khi 


cô giáo đang viết trên 


bảng. D 





43 


CHƯƠNG 12 
TIỂU SỬ NÀNG PATACARA 





Nàng Patacara là con gái của một triệu phú. Cô rất xinh 
đẹp và chỉ có một người anh. Cha mẹ yêu thương cô rất 
nhiều. Ho gìn giữ cô ở tang lau thứ bay của lâu đài mình 
và không muốn cho con mình đi bất cứ đâu. 


Đến 16 tuổi, cha mẹ cô muốn con gái mình kết hôn 
với con trai của một triệu phú. Cô không muốn đính 
hôn vì đã yêu một người hầu nam. Một ngày kia, hai 
người quyết định trốn nhà di. Họ bỏ trốn và sinh 
sống trong một ngôi làng khác. 


44 


Chương 12 / 12 Tiểu Sử Nàng Patacara 


Sau một thời gian, cô Patacara mang thai. Khi thời 
gian sanh con đã đến gan, không nghe lời chông, cô 
quyết định trở vë nhà cha mẹ ruột. Trên đường về, cô 
sinh một bé trai và đã hủy bỏ chuyển thăm. 


Chẳng lâu sau, cô lại mang thai một lần nữa. Và cũng 
giống như trước, cô quyết định trở về nhà của cha 
mẹ ruột. Lúc đó trời mưa rất lớn, người chông đã cố 
để đuổi kịp vợ mình. Cô đã bảo người chồng mình 
tìm một nơi trú ẩn. Vô tình, anh đã dẫm lên trên một 
u kiến và bị ran can chết tại chỗ. Patacara cũng đã 
sớm sinh đứa con thứ hai. Vào budi sáng, cô mới phát 
hiện ra xác chết người chông. Đứa bé mới sinh ra đã 
bị một con chim ưng cắp đi, còn đứa lớn thì bị nước 
sông cuốn trôi. Dau đớn buôn thảm vi chóng chết va 
mất hai con, cô vẫn tiếp tục hành trình trở về nhà cha 
mẹ ruột của mình. 


Khi đang thất théu hướng vé nhà của cha mẹ mình, 
nàng Patacara đã gap một người dan ông và hoi thăm 
về gia đình mình. Bị xúc động mạnh khi hay tin cha 
mẹ và anh trai của mình đã bị chết trong cùng một 
ngày, Chỉ trong một ngày, cô đã mất tất cả người 
thân. Cô hóa điên dai. 


Patacara đã chạy đến Đức Phật. Nhìn thấy Patacara, 
Ngài đã trấn an và thuyết pháp cho cô nghe. Sau khi 
lắng nghe Đức Phật, nàng đã nhận ra được ý nghĩa 
của cuộc đời. 


45 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
BÀI TAP I: 


Trong một ngày, cô Patacara mất chong, mất hai con, 
mất cha mẹ và anh trai. Cô đã quan trí và chạy loan 
khắp nơi. 


Bạn có thể giúp hướng dẫn cô Patacara tìm ra 
con đường trong mê cung để cô ấy có thể gặp Đức 
Phật và học ra ý nghĩa của cuộc sống? 


xưng 


Ñ PATACARA 





46 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 
GHI CHỦ 


47 


Cuộc Đời Đức Phật Tập 3 / 4 


48 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 


Tri An: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hun phước ấn tống kinh mà 
chưa kịp bổ sung vào danh sách thí chủ, xin quý vi lượng tình hoan 
hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đức về tỉnh thần lẫn vật 
chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tinh ung hộ. 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để Ấn Tống 
Cuộc Doi Đức Phat’ (tron bộ 4 tập): 


TP. HỒ CHÍ MINH: 


Thượng tọa Tăng Định (chùa Kỳ Viên) 215 bộ, Thượng tọa Bửu Chánh 
(Thiền Viện Phước Sơn) 200 bộ, Đại đức Thiện Minh 215 bộ, Tỳ khưu 
Pháp Từ 40 bộ, Tỳ khưu Phước Định (Sư Lai) 20 bộ, Sư Thiện Thông 130 
bộ, Sa-di Pháp Hiền 8 bộ, Sa-di Thiện Nhất 8 bộ, Tu nữ Quang Giới 40 bộ, 
Tu nữ Quang Chánh 40 bộ, Bà Hiên Khánh 40 bộ, Chị Quang Nhiên 20 bộ, 
PT Lưu Thị Ngọc Dung (Tu nữ Quang Nhị) 8 bộ, PT. Đào Trọng Trác 100 
bộ, PT. Bà Kim Hồng 215 bộ, PT. Diệu Hải 100 bộ, Chị Phượng Nguyễn 
(bạn Diệu Hải) 10 bộ, Tu nữ Tâm An (Cô Tích) 8 bộ, GD. PT. Ông Võ Dinh 
Sa (PD. Tam Phúc) 100 bộ, GD. PT. Nam Loan 215 bộ, Công ty Thai Binh 
Shoes (TBS) 1000 bộ, GD. PT. Doan Van Duan 50 bộ, Tu nữ Châu (chùa 
Bửu Đức) 8 bộ, GD. PT. Đình Hùng Trương 20 bộ, PT. Trương Ngoc Minh 
20 bộ, PT. Vũ Minh Tuấn 10 bộ. 


Nhóm Phật tử cô Ba Lang: GD. PT. Hồng Thị Nhơn 8 bộ, GD. PT. Nguyễn 
Thị Vinh (Pháp) 8 bộ, GD. PT. Lâm Thanh Thao (Pháp) 8 bộ, GD PT. 
Hồng và Tuấn (Pháp) 8 bộ, GD. PT. Trần Van Nam (Mỹ) 8 bộ, GD PT. 
Phạm Ngọc Francois (Pháp) 8 bộ, PT. Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 
(Thuy Sĩ) 8 bộ, GD. PT. Lê Thị Phiếu 8 bộ, GD. PT. Ma Van Lợi 8 bộ, GD. 
PT. Liéng Ngoc Ánh 4 bộ, GD. PT. Ma Thị Nhung 8 bộ, Cô Nguyễn Thị 
Hiếu (GD. Sư Bửu Giác) 50 bộ, PT. Nguyễn Thị Kỉnh (GD Bà Huỳnh Thị 
Mai) 50 bộ, GD. PT. Cô Linh (Đại Phát) 25 bộ, GD cố PT. Nguyễn Thị Sáng 
(nướng tho 83 tuổi) 20 bộ, PT. Tran Thị Cúc Hoa 10 bộ, PT. Bùi Thi 
Nguyệt 10 bộ, PT. Phạm Thị Mỹ Dung 48 bộ. 


Nhóm Phát tử chị Hạnh Hoa: Chú Dao, PT. Thanh Lương, Chi Son, PT. 
Hà Phuớc, PT. Trần Thị Thu Dung, PT. Hanh Hoa: 90 bộ. 


49 


Phuong Danh Thi Chu 


Nhóm Phật tử Stephen Phan: PT. Ngâu Bun Suo Fhani: 20 bộ, PT. 
Nguyễn Thị Thùy Dung: 40 bộ, PT. Bùi Minh Đạt: 20 bộ, PT. Nguyễn Thị 
Bao Ngoc: 10 bộ, GD. PT. Nguyễn Gia Thanh, PT. Vương Thị Tuyết Châu: 
40 bộ, GD. PT. Nguyễn Gia Vĩnh Phúc + Nguyễn Thị Ai Trâm: 40 bộ, GD. 
PT. Phan Duy Sơn + Nguyễn Gia Hoàng Lộc: 80 bộ, PT. Nguyễn Dương 
Hồng Ngọc: 8 bộ, PT. Dương Thị Khoe: 4 bộ. 


Nhóm Phật tử Paññacitta: PT.Tuê Tâm + Tuệ Anh 20 bộ, PT. Phương 
Tịnh 20 bộ, PT Diệu Hương 10 bộ, PT. Tịnh Tâm 10 bộ. 


Nhóm Phật tử họ Hoàn: PT. Anh Nguyễn Thiện Hàng, Nguyễn Thị Đào, 
Nguyễn Minh Hiếu: 12 bộ. (h/h. Nguyễn Thiện Të, hướng tho 80 tuổi), 
PT. Bùi Văn Hiếu (PD. Minh Giới) + PT Trần Thị Mỹ Hạnh, con Bùi Kiến 
Pháp, và Bùi Sala: 10 bộ, PT. Nguyễn Duy Tú (PD Minh Niệm) 10 bộ, PT. 
Huệ Tánh, PT. Nguyễn Thị Hiền, PT. Phan Ngọc Tâm: 10 bộ, PT. Nguyễn 
Lê Đức Dũng, PT. Bùi Thị Hằng: 10 bộ, PT. Trịnh Xuân Lưu, PT. Bùi Thị 
Nhẫn: 20 bộ, PT. Bùi Công Hải (PD. Minh Đăng), PT. Trịnh Thị Mỹ Châu, 
PT. Bùi Công Tấn Lực: 8 bộ. 


Lớp Vi Diệu Pháp: Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 bộ, Nam Hương 8 bộ, Chị 
Mai 4 bộ, Chị Hai, Ánh 8 bộ, Chị Viên Dung 4 bộ, Giác Tâm 4 bộ, Cô Điệp 2 
bộ, Thanh Thảo 4 bộ, Thùy Linh 2 bộ, Cô Sơn 1 bộ, Trinh Nguyên 8 bộ, Giới 
Tân 4 bộ, Bích Hoài 8 bộ, Cô Thy 8 bộ, Như Quang 12 bộ, Trần Thị Liễu 4 bộ, 
Cô Ngân 4 bộ, Cô Điệp 4 bộ, Nguyễn Thị Hồng 2 bộ, Diệu Linh 8 bộ, Cô Hồng 
40 bộ, Cô Tuyết 10 bộ, PT Lánh Lê 4 bộ, Chị Hạnh An 100 bộ. 


Nhóm Phật tử Cô Kim Anh: PT. Nguyễn Thị Kim Anh 20 bộ, PT. Nguyễn 
Thị Thu 20 bộ, PT. Nguyễn Thị Thu Thảo 20 bộ, PT. Nguyễn Quốc Gia 20 
bộ, PT. Nguyễn Cát Hoàng Gia 20 bộ, PT. Nguyễn Văn Quốc 8 bộ. 

Phòng Phat Hành Bửu Long 1000 bộ, GD. PT. Tuấn Thương 8 bộ, PT. 
Nguyễn Thị Lệ Thu (Pd. Diệu Thường) 8 bộ, PT. Nguyễn Thị Lệ Thủy 
(PD. Liễu Vân) 4 bộ, Phạm Thị Thu Vân 130 bộ, PT. Vũ Thị Kim Thanh 80 
bộ, PT. Nguyễn Thị Bích Vân (PD. Diệu Hạnh) 8 bộ, PT. Đỗ Thị Hồng Hà 
50 bộ, PT. Lê Thị Cẩm Vân 10 bô, GD. PT. Mai Thảo + Mai Thắm: 30 bộ, 
PT. Nguyễn Lê Lan Phương 10 bộ. 


50 


Phuong Danh Thi Chu 


THỦ ĐÔ HÀ NỘI: 
Đại Đức Minh Thông 20 bộ, PT. Trần Thị Tuyết (PD. Hòa Trinh) 80 bộ, 
PT. PT. Đỗ Thị Thanh Phương (PD. Nguyên Thủy) 20 bộ, PT. Lê Phương 
Thảo (FB. Thảo Húp) 6 bộ, PT. Đỗ Thị Thanh Hoa 20 bộ, PT. Nguyễn Gia 
Hậu 40 bộ, PT. Lê Thị Hương (FB Hương Lê) 30 bộ, GD. PT. Vũ Việt 
Khanh 80 bộ, PT. Nguyễn Hữu Nam 200 bộ. 


Nhóm Phật tử Thanh Tâm: PT. Phạm Thanh Tâm (PD. Diệu Thảo) 100 
bộ, PT. Phạm Thanh Thủy 10 bộ, PT. Trần Thị Thanh 10 bộ, PT. Phạm 
Thị Trà My 10 bộ, PT. Đỗ Thị Thu Thủy 20 bộ, PT. Phương Lan 80 bộ, PT. 
Thị Minh (bé Cám) 20 bộ. 


Nhóm Phật tử Dương Thu Hương: PT. Nguyễn Bích Thủy 10 bộ, PT. Lê 
Thị Hoài Phương 10 bộ, PT. Hoàng Minh Huyền 10 bộ, PT. Tịnh An 10 bộ, 
PT. Dương Hương Linh 10 bộ, PT. Nguyễn Quỳnh Hoa 4 bộ, PT. Phạm 
Ngọc Lan 4 bộ, PT. Trương Thị Liên 2 bộ, PT. Trân Ngọc Dung 4 bộ, PT. 
Trần Ngọc Bích 1 bộ. 


Nhóm Phật tử An Lạc: PT. Phạm Thu Hằng (PD. Viên Nguyệt) 10 bộ, 
Thủy 4 bộ, Kiên 4 bộ, PT. Tạ Quốc Việt 4 bộ, PT. Trịnh Trung Hiếu 5 bộ 
TP. NHA TRANG & TP. BAN ME THUỘC: 
Đại Đức Pháp Tâm (Chùa Như Ý) 20 bộ, Đại Đức Tâm Định (Chùa Phổ 
Quang, Cu’Mgar) 100 bộ, PT. Nguyễn Hữu Nhân và vợ Trần Thị Anh Thư 
20 bộ, PT. Phạm Thị Yến 10 bộ. 
TP. HUẾ & TP ĐÀ NẴNG: 
PT. Tran Thị Thu Hà 40 bộ, Tỳ khưu Pháp Hiếu 20 bộ, GD. PT. Dương Thị 
Minh Đức 52 bộ, PT. Nguyễn Ngọc Thủy 2 bộ, PT. Đinh Trung Hiếu 20 bộ, 
PT. Huỳnh Nguyên Vũ 40 bộ. 
TP. VINH (Nghệ An): 
Nhóm Phat tử cô Loan: PT. Trần Thị Hoài Thu 100 bộ, PT. Huyền Sơn 
10 bộ, PT. Hằng 10 bộ, PT. Tùng 10 bô. 
HOA KỲ (USA): 


PT. Võ Kim Loan 90 bộ, Anh Nông Đình Hùng (Ryan Nong) 90 bộ, PT. 
Lily Nguyen, 90 bộ, PT. Sammapañño Chánh Trí 90 bộ, PT. Bà Visakha An 
Trương 90 bộ, PT. Thiện Hoàng 180 bộ, PT Diệu Minh 180 bộ. 


51 


BỘ SÁCH PHẬT HỌC 
CUOC BOI ĐỨC PHẬT - Tap 3/4 


Dich giả: Tỳ khưu ĐỨC HIẾN 
RAR 0 SD 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
DT: 04.37822645 - Fax: 04.37822841 
Email: nhaxuatbantongiao@ gmail.com 


Chiu trách nhiệm xuất ban: 
Giám đốc - Tổng biên tập 
NGUYÊN CÔNG OÂNH 
Biên tap: Vũ Văn Hiếu 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trình bày: Tỳ khưu Mettaguno 
Biên tập kÿ thuật: Tỳ khưu Nguyên Tuệ 
Sửa bản In: Tỳ khưu Từ Minh 
Don vị liên kết: 
CHÙA NHƯ Ý 
Núi San, tô 14, Tây Nam, Vĩnh Hai, Nha Trang - DT: 090.50.40.654 


In số lượng 5.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 em 
Tại CONG TY CO PHAN IN KHUYEN HOC PHÍA NAM 
Số 9-11 Đường CN1, P.Sơn Ky, Q.Tân Phú, Tp.HCM - ĐT: (08) 38.164.415 
Sô Đăng ký KHXB: 1984-2014/CXB/10-296/TG 
QĐXB: 732/QD-TG ngày 14/10/2014 Số ISBN: 978-604-61-1633-2 
In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2014 


BO SACH PHAT HOC 

















A “ 
” 


BO SACH PHAT HOC 


A 
a = 










m : Ñ a- 5 
Fi i d T 

P Ae 

J Be 

















BO SACH PHAT HOC 


Dịch giả: Ty khuu Đức Hiền 


DÀNH CHO HỌC SINH 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
~ PL. 2558 - DI. 2014 





pm À 














| 


4 


60 





6 


1 


1 


6 


332 








